Saint Petersburg va 
Pushkin 


Hoàng Dung 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Saint Petersburg_và Pushkin 


Hoàng Dung 
Saint Petersburg và Pushkin 


Thi hào Pushkin không sinh ra ở Petersburg, nhưng ông đã 
cùng gia đình chuyển đến đây sinh sống từ thủa niên thiếu 
vào năm 1814. Những năm tháng trưởng thành, sáng tác và 
tạo nên tên tuổi của ông gắn bó chặt chẽ với thành phố này 
Vào dịp Sankt Petersburg tròn 300 tuổi người ta làm một 
cuộc thăm dò ý kiến dân chúng Moskva và vùng ngoại ô để 
biết họ đánh giá ai là người vĩ đại nhất trong lịch sử nước 
Nga. Người được đánh giá cao nhất trong toàn bộ lịch sử 
nước Nga là Nga Hoàng Pie Đại đế, còn người đứng thứ 2 là 
thi hào Pushkin. Tên tuổi của cả hai người đều gắn bó với 
lịch sử xuất hiện và phát triển của thành phố Sankt 
Petersburg. Một người đã được nổi tiếng nhờ thành phố 
Sankt Petersburg, còn một người đã góp phân không nhỏ 
làm cho thành phố được nổi tiếng với một tâm hồn thơ 
mộng, sâu sắc, dễ thương như bây giờ. Người thứ nhất đã có 
công khai sinh và tạo điều kiện để mở ra một thành phố 
tráng lệ và nổi tiếng Châu Âu, còn một người đã trao cho 
thành phố một linh hồn , một tình thần hào hiệp, tạo nên 
một nét rất đặc biệt của thành phố này. 

Thi hào Pushkin không sinh ra ở Petersburg, nhưng ông đã 
cùng gia đình chuyển đến đây sinh sống từ thủa niên thiếu 
vào năm 1814. Những năm tháng trưởng thành, sáng tác và 
tạo nên tên tuổi của ông gắn bó chặt chẽ với thành phố này. 
Biết bao những công trình, sự kiện của thành phố đã được 
thể hiện trong những bài thơ, những dòng văn mượt mà của 


ông, và ngược lai, trong các sáng tác của ông người ta tìm 
thấy rất nhiều dấu ấn của thành phố Sankt Petersburdg. 
Pushkin sáng tác nhất nhiều. Ông không chỉ là một nhà thơ 
nổi tiếng mọi thời đại của nước Nga, ông còn là một nhà 
văn, một nhà sử học. Pushkin mang trong mình dòng máu 
da đen của một người con nuôi rất được Nga Hoàng Pie Đại 
đế yêu mến, người mà sau này trở thành một viên tướng 
lừng danh trong quân đội của Nga hoàng. Pushkin rất tự hào 
với dòng máu đặc biệt của mình. Ông có viết một truyện 
ngắn mang tên “Người da đen của Pie Đại đế” để viết về 
ông tổ của mình và ông cũng viết nhiều tác phẩm ca ngợi 
Pie Đại đế. Trong đó ấn tượng nhất là vở trường ca “Người 
cưỡi ngựa đồng”, ông sáng tác vào năm 1830. Chính nhờ vở 
trường ca này mà bức tượng Pie Đại đế đang phi trên lưng 
ngựa nổi tiếng ở trung tâm thành phố Sankt Petersburg 
được dân chúng gọi một cách âu yếm là người cưỡi ngựa 
đồng. 

Người cưỡi ngựa đồng là biểu tượng của Sankt Petersburg. 
Nhưng đó không chỉ là Pie Đại đế vị Nga hoàng dũng mãnh 
trên lưng ngựa, đó còn là hình bóng của Pushkin, người được 
coi là mặt trời trong thi ca Nga bao nhiêu thế kỷ qua. 

Bức tượng Người cưỡi ngựa đồng tọa lạc ngay trên quảng 
trường Nghị viện hay còn gọi là quảng trường Những người 
tháng chạp để kỷ niệm cuộc khởi nghĩa không thành của 
quân sỹ Nga chống lại chế độ quân chủ ở Nga lúc đó. Rất 
nhiều người trong số họ là những người bạn hết sức thân 
thiết của Pushkin. Ông đã gửi đến những chiến sỹ tháng 
Chạp bị lưu đầy ở Sibiri rất nhiều những vần thơ ca ngợi của 


mình: 

Thắm sâu giữa chốn rừng Sibiri 

Tiềm tàng lòng chịu đựng kiêu hãnh 

Công sức của các anh sẽ chẳng hề phí uống 

Sẽ sáng mãi khát vọng thanh cao 

Dạo quanh thành phố, người ta thấy rất nhiều ngôi nhà, 
nhiều địa danh gắn bó với cuộc sống và sáng tác của 
Pushkin. Đây ngôi nhà 185 trên phố Phantanka, nơi gia đình 
ông sống nhiều năm sau khi dọn về Sankt Petersburg. Đây 
cũng là nơi ông đã sáng tác vở trường ca nổi tiếng Ruslan và 
Liumila khi mới tròn 21 tuổi. Vở trường ca này được coi là 
một cuộc cách mạng trong thơ ca tiếng Nga. Và cũng sau vở 
trường ca này ông bị Nga hoàng Aleksandr đệ nhất đày đi 
phương Nam 6 năm. 

Và đây nữa, ngôi nhà 97 cũng trên phố Phantanka, nơi đây 
đã diễn ra cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Pushkin và người đẹp 
Anna Kem, để rồi thi ca Nga có được một tuyệt tác mà bây 
giờ bất cứ người Nga yêu thơ nào cũng thuộc nằm lòng. 
Phút giây huyền diệu 

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu 

Trước mắt anh, em bỗng hiện lên 

Như hư ảnh mong manh, vụt biến 

Như thiên thần sắc đẹp trắng trong 


Giữa cô quạnh, âm u tù hãm 

Dòng đời trôi quän quai, hắt hiu 

Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc 
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu 


Tôi yêu em đến nay chừng có thế 

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai 

Nhưng không muốn em bận lòng thêm nữa 

Hay hồn em phải bận sóng u hoài 

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng 

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen 

Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm 

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. 

Và có ai đứng bên bờ biển Baltic ngắm những buổi hoàng 
hôn hay những đêm trắng mà không bồi hồi nhớ những vần 
thơ của Pushkin dành cho biển: 

Em thân yêu đã bao giờ thấy biển 

Khi ánh chiều tắt dần trên bến 

Và sóng rì rào ngoài bãi cát xa xôi 

Một cánh buồn say sóng biển khơi 

Cùng những cánh hải âu trở về trên bến 

Mới hiểu lòng anh tháng ngày xao xuyến 

Nhớ thương em dào dạt trong lòng 

Em thân yêu đã bao giờ thấy biển 

Khi trăng lên rắc vàng sóng biếc 

Núi ngủ trong mơ nghe biểm tâm tình 

Một tiếng còi tâu chìm giữa đêm thanh 

Một khúc hát buồn mênh mông trên bãi cảng 

Mới hiểu lòng anh rung lên xao xuyến 

Giây phút êm đềm gần gũi bên em... 

Cuộc đời sáng tác của Pushkin không dài, ông bị bắn chết 
trong một cuộc đấu súng để bảo vệ danh dự cho bản thân 


và người vợ của mình khi chỉ vừa 37 tuổi. Nhưng kho tàng 
sáng tác ông để lại thì vô cùng đồ sô. Ngôi nhà 12 trên phố 
Moika, nơi cuối cùng ông đã sống giờ trở thành viện bảo 
tàng Pushkin. Nơi đây hiện đang cất giữ hơn 3,5 ngàn cuốn 
bản thảo và sách của ông. 

Những vần thơ của Pushkin gần 200 năm qua đã đi qua rất 
nhiều thế hệ người Nga để vẫn sống mãi cho đến ngày hôm 
nay. Hàng năm vào ngày sinh, ngày mất của Pushkin, dưới 
chân các tượng đài của ông ở khắp nơi vẫn luôn trải đây hoa 
tươi, còn những người yêu thơ của ông vẫn nồng nghiệt đọc 
vang những bài thơ bất hủ. Pushkin quả xứng đáng là Mặt 
trời thi ca Nga như người ta đã đánh giá về ông từ gần 200 
năm trước. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 2 tháng 2 năm 2005 


